
Q rỉ 9 s Q 


Tác hại khi tập thể hình sai kỹ thuật 


< SHARE: 


Tập thể hình sai kỹ thuật là điều không nên xảy ra. Nhiều tác hại xảy ra cho bạn nếu bạn tập thế hình sai kỹ thuật. Hãy sửa 
đổi... 


Tập thể hình là hoạt động lâu dài, thường xuyên nên chỉ cần thực hiện sai một động tác nhỏ và lặp lại nó nhiều lần, sẽ dẫn 
đến những hậu quả lớn. 

Lệch cơ # mát cân xứng vì tập thể hình sai kỹ thuật 


2 chân đứng không cân xứng, dụng cụ tập tạ không chuẩn như cao, thấp hay nặng, nhẹ khác nhau hoặc yếu tố thuận, tập 
trung lực không đúng có thể gây ra những hậu quả này. Lệch cơ cũng có thể do bẩm sinh bởi hầu hết mọi người đều có sự 
bất đối xứng cơ thể, số lượng và kích thước các sợi trái, phải khác nhau. 

Tập thể hình không thể làm tăng số lượng sợi cơ. Nguyên nhân bẩm sinh cũng có thể được khắc phục một phần khi tập 
luyện. 

Tập thể hình sai kỹ thuật làm mất tính linh hoạt 

Tập thể hình có thể làm cho cơ thể tăng sức mạnh, giúp cơ bắp nở nang nhưng nó cũng lấy đi của bạn sự linh hoạt. Sau khi 
tập tạ một thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi thực hiện các động tác như nắm thẳng hai tay sau lưng, xoay người 
ra sau, duỗi thẳng chân,... vốn đòi hỏi tính linh hoạt hay độ mềm dẻo của cơ thể. 




Để phòng tránh điều này, bạn nên tập thêm một số động tác kéo dãn cơ bắp hoặc khi có thời gian rảnh rỗi hoặc vào những 
buổi nghỉ ngơi bên cạnh việc việc khởi động làm nóng cơ thể trước khi tập thể hình. 

I 1 

1 Xem thêm: 70 động tác khđ động trước khi tập và phục hồi cơ 


Thoái hóa xương khớp, đau lưng 



Tập thể hình sai kỹ thuật như duỗi thẳng và thả lỏng khớp tay, chân khi nâng tạ nặng hoặc nâng tạ sai tư thế, gập bụng 
không đúng là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng đau lưng và khớp. 

Nhận thức thẩm mỹ bị thiên lệch 

Người thích tập tạ thường cho rằng vẻ đẹp cơ bắp của người tập thể hình là nét đẹp cơ thể chuẩn mực. T uy nhiên, nét đẹp 
cơ thể của môn thể hình không phải là chuẩn mực nét đẹp của con người. 

Sự hài hòa, cân đối, đặc biệt là khả năng sử dụng các cơ bắp đã làm nên nét đẹp của các vận động viên trong nhiều môn 
thể thao. Vẻ đẹp cơ bắp chỉ là tác dụng bên cạnh của hoạt động thể thao đòi hỏi sức mạnh. Bởi vậy, cần mở rộng tư duy và 
không nên giới hạn kiến thức chỉ trong môn thể hình. 

Tập thể hình sai kỹ thuật gây ăn uống mất cân bằng 



Khi tập thể hình, bạn sẽ cần lượng đạm nhiều hơn bình thường để xây dựng cơ bắp. Nguồn đạm này thường là đạm động 




vật hoặc các thực phẩm bổ sung nên sẽ làm bạn mất đi sự cân bằng trong chế độ ăn uống cân và cũng làm ảnh hưởng đến 
hoạt động của các cơ quan nhưthận và gan. 

Theo triết lý Yoga, nếu bạn ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc động vật, tính tình sẽ trở nên nóng nảy hơn và tâm trí của bạn 
cũng không sáng suốt. Thức ăn nguồn gốc động vật thường cho bạn năng lượng ngay lập tức nhưng không có được sức 
bền và sự dẻo dai. Nếu bạn không tập để trở thành vận động viên chuyên nghiệp thì bạn nên ăn uống cân bằng, dùng thêm 
nguồn đạm từ thực vật. 


Nữ tính hóa 


Một số ít nam giới khi tập thể hình thường có xu hướng soi gương để tự nhìn ngắm bản thân và cũng thường hay để ý xem 
tay, chân, ngực hay mông mình có bị teo đi khi nghỉ tập một thời gian không. Họ cũng thường than vãn về vấn đề này. 

Có một ý kiến cho rằng: " Đàn ông khi tập thể hình sẽ được đền đáp bằng một thể hình hấp dẫn. Cái họ phải trả giá là việc 
họ sẽ yêu quý cái body một cách thái quá, bỏ ra hàng giờ để ngắm nghía nó. Những dấu hiệu của tâm thần tự kỷ bắt đầu 
bộc lộ tăng dần cùng với tần số seltie trên mạng xã hội. Kết quả là một ngày đẹp trời, họ nhận ra những người xung quanh 
không có vẻ đẹp tương xứng và tìm tới những người cùng giới và có vẻ đẹp tương đương." 


^ NHÃN: 


Kiến thức thể 
hình 


•SSHARE: 


http://www.thehinhnam.com/2016/07/tac-hai-khi-tap-the-hinh-sai-ky-thuat.html 


lết COMMENTS 


KhoeDep Youtube Channel 


KHOE 

ĐỆE 


KhoeDep.vn - sức Khỏe & Làm Đẹp 



YouTube 


1 K 


B À I MỚI 
NHẤT 


I JÍ N H Ạ c THỂ HÌNH Xem 

1 : 


t ấ t 





<9>XEM NHIỀU NHẤT 



Phát hiện mới giúp nam giới tăng cơ tối đa khi tập thể hình 



Top 1 2 bài tập cơ bụng hiệu quả bạn nên thử 


r đùi 

có đôi chân thon gọn và vùng eo săn chắc,... 
nắng ngay hôm nay 

Bạn được khuyên nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày, tuy nhiên bạn đã biết lí do tại... 

> Raises Right tăng vòng 3 đẹp 

n rũ nhưcác người mẫu trình diễn thời trang của thương... 
ẳng mệt mỏi hiệu quả 

lại cho bạn rất nhiều công dụng nhưthoải mái tinh thần, giảm... 

Raises Left - Mông to cực dễ 
n rũ không? Bạn có muốn tự tin bận các kiểu váy... 




Nước detox giảm căng thẳng mang 



6 lý do khiến việc tập cơ ngực kém hiệu quả 


G E 




Tập cơ ngực vạm vỡ toàn diện với 6 động tác không thể bỏ qua 


© 201 5 Thể Hình Nam I Chia sẻ kiến thức thể hình tốt nhất cho mọi người 
All rights reserved. 


Trang chủ 

Hỏi đáp thể hình 

Sitemap 

Liên hệ 

Subscribe Nevvsletter 


Email address... 


Submit 












